iPhone 6 đã trở thành 1 vật dụng không thể thiếu với rất nhiều công dụng tiện lợi trong cuộc 
sống . Nhưng để phục vụ các nhu cầu ngày càng tăng lên của người dùng như trong việc giải 
trí và giữ liên lạc, và làm việc, thì màn hình iPhone 6 không đáp ứng nổi và nó dễ dàng bị vỡ. 
Vì thế việc biết được cách bảo vệ màn hình iPhone 6 không bị vỡ là 1 điều vô cùng và cực kỳ 
cần thiết. 

Thấu hiểu được nhu cầu của người dùng và tính cấp bách của vấn đề thì hôm nay Bệnh Viện 
Điện Thoại 24h sẽ tư vấn một vài cách giúp khắc phục và chống vỡ màn hình hiệu quả. 

Tránh dùng móng tay dài khi sử dụng điện thoại cảm ứng 

Để bảo vệ màn hình điện thoại thông minh iPhone 6 khỏi các vết trầy xước thì các bạn không 
nên để móng tay quá dài hoặc quá nhọn. Trong quá trình sử dụng, móng tay có thể vô tình 
tạo ra ra hỏng lỗi màn hình qua sự ảnh hưởng giữa móng tay với smartphone. Màn hình cảm 
ứng của điện thoại mà bị xước thì không những mất thẩm mỹ, khó nhìn mà mọi thao tác trên 
thiết bị di động cũng chậm hơn, kém chính xác hơn. Ok nhất là nên để mỏng tay ngắn để vừa 
bảo vệ màn hình cảm ứng lại vừa bảo đảm lau chùi cá nhân. 



Không để smartphone chung với các vật cứng 


Bảo vệ màn hình smartphone đồng nghĩa với việc bạn không được phép để chung 
smartphone với các đồ vật như dao kéo và kim.... Rất nhiều các bạn nữ gặp phải sai lầm này 
bởi họ thường đựng chung smartphone với các món đồ khác trong túi xách. 

Sự va chạm của các đồ vật trong túi cỏ thể khiến màn hình của chiếc điện thoại iPhone 6 có 
vết xước dài không thể chấp nhận. Cách an toàn đặc biệt là mua sắm cho mình ngay một 
chiếc túi chuyên biệt để smartphone hoặc những chiếc bao da êm ái cho chiếc điện thoại di 
động khi không dùng. 




Không nên sử dụng smartphone liên tục trong nhiều giờ 


Dù các bạn đã bảo vệ màn hình smartphone khỏi những ảnh hưởng bên ngoài bằng cách 
dán màn hình cảm ứng nhưng nếu bạn sử dụng smartphone với tần suất lớn, thì nhiệt sinh 
ra cũng khiến cho thiết bị nóng quá và phát nổ. Pin quá nóng cộng với sự tác động của con 
người gây màn hình cảm ứng hoạt động quá tải có khả năng tạo ra ra lỗi hỏng bất cứ lúc nào. 

Bên cạnh việc lau chùi thường xuyên cho màn hình điện thoại iPhone 6, dùng tấm dán cường 
lực phù hợp cho máy. Hãy lưu ý rằng bật màn hình liên tục có khả năng khiến cho giảm tuổi 
thọ của máy & màn hình. Nhiều người thường sử dụng điện thoại hay chơi game hàng giờ 
đồng hồ, thậm chí phải vừa sạc pin vừa chơi, điều này là cực lỳ nguy hiểm đối với bất kỳ chiếc 
smartphone nào. 

Hãy dùng smartphone với tần suất vừa phải & để cho điện thoại có thời gian nghỉ ngơi mới 
cỏ thể kéo dài tuổi thọ cho điện thoại thông minh iPhone 6 nói chung và màn hình nói riêng. 
Nếu các cách trên không tỏ ra hiệu quả thì hãy nhanh chóng liên hệ với Bệnh Viện Điện Thoại 
24h và dịch vụ thay màn hình iPhone 6 để được hỗ trợ tốt nhất. 

Tham khảo: chamsocdidonq.com/kinh-nqhiem-khi-thav-mat-kinh-man-hinh-iphone-6-6-plus- 
o-viet-nam/ 




